TRÁCH VỤ PHẬT TỬ TẠI GIA 


H.T THÍCH THANH TỪ 


LỜI NÓI ĐẦU 

Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì 
đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, 
mình lầm hướng dẫn kẻ khác cũng theo đường sai lầm của mình. Vì thế, tín đồ Phật giáo 
số lượng rất đông, phần phẩm lại quá ít. 

Những sách vở chỉ dạy bốn phận, trách nhiệm người Phật tử tại gia đã được dịch 
hoặc viết bằng chữ Việt ngữ khá nhiều như: kinh Ưu-bà-tắc, kinh Thi-ca-la-việt, quyền 
Là Phật tử v.v... Có lẽ những quyền ấy không được phổ biến khắp Phật tử, hoặc vì chỉ 
dạy rộng nhiều nên hàng Phật tử tại gia không nhớ thực hành. Tôi viết tập sách này, lúc 
đầu với ý định đăng tạp chí Từ Quang, sau thấy cần phổ biến nên cho ¡n thành sách. Do 
đó, nó rất đơn lược, hình thức gần như một bài giảng. Tôi chỉ hy vọng bổ túc kịp thời 
những khuyết điểm của Phật tử tại gia đem đến trong mọi gia đình Phật tử những hình 
ảnh đẹp đẽ của Phật giáo. 

Tôi mong những nhận xét trong đây được Phật tử phổ dụng và quí Thầy Giảng Sư, 
Trụ Tn xem đó là lỗi đi cần thiết trong hiện tại, đem ra hướng dẫn tín đồ. Để ngày mai 
này, tín đồ Phật Giáo không còn những tệ đoan qui y cầu độ rỗi lúc lâm chung... mà toàn 
là Phật tử chân thành chánh tín! 

PHƯƠNG BỒI AM 
Cuối xuân Nhâm Dần 1962 
THÍCH THANH TỪ 


V2 


TRÁCH VỤ PHẬT TỬ TẠI GIA 


I. DẪN KHỞI : 

Phật tử tại gia là người con Phật đem giáo lý Phật dạy áp dụng vào gia đình khiến 
toàn cả gia đình sinh hoạt theo đường lối Phật giáo. Trách nhiệm và công vụ của Phật tử 
là hoán cải nhân gian trở thành một xã hội thuần túy Phật giáo. Tĩnh thần Đại thừa Phật 
giáo nhằm mục đích chuyền hóa cõi Ta-bà uế trược này trở thành Cực-lạc thanh lương. 
Sự phổ biến Phật giáo khắp mọi tầng lớp quần chúng là điều Phật tử phải thực hiện. 

Theo quan niệm chung của Phật tử xưa nay, khi nói đến trách nhiệm truyền bá 
Phật giáo, đều công nhận “do tăng già đấm nhiệm”, hoặc tiễn hơn lại bảo: “Hai giới xuất 
gia, tại ø1a chung gánh vác”, theo tôi, tôi nói “Truyền bá Phật giáo được phố biến, linh 


35 


động trong quần chúng do Phật tử tại gia thực hiện”. Tại sao ? Bởi vì mỗi cá nhân, mỗi 
gia đình Phật tử thực hiện đúng đường lối Phật dạy những cái hay đẹp ấy sẽ lây nhiễm 
sang những cá nhân và gia đình khác dần dần nhân gian biến thành Tịnh độ. Nếp sống 
của người xuất gia cao siêu cách biệt quần chúng quá, dù cố gắng cách mấy cũng khó ảnh 
hưởng lây. Vì thế, Phật tử tại gia có trách nhiệm làm linh động và sông dậy tính thần Phật 
giáo qua nếp sống cá nhân và gia đình mình. 

II. PHẬT GIÁO HỮU ÍCH HAY VÔ ÍCH : 

Phật tử tại gia lâu nay có quan niệm sai lầm, khi nói đến Phật sự là đinh ninh cúng 
chùa, cất chùa, trai nguyện, công quả v.v... lãng quên yếu tố căn bản “Làm sống dậy lời 
Phật dạy”. Giả sử có người phê bình: Phật giáo chỉ lý thuyết suông không ích lợi gì cho 
quần chúng. Phật tử chúng ta có chấp nhận lời phê bình này không ? Hắn là không. 
Nhưng muốn cải chính, chúng ta căn cứ vào đâu để chứng minh sự hữu ích của Phật giáo 
đối với quần chúng. Căn cứ vào sự cầu nguyện quốc thới dân an làm bằng chứng được 
chăng ? Huyền diệu quá, quần chúng không tin nổi. Căn cứ vào sự cúng chùa đời sau 
được phước chăng 2 Xa xôi quá, quần chúng không thể nhận tới. Còn bao nhiêu chứng cứ 
nữa thảy đều cao siêu khó thấy. Quần chúng đòi hỏi có sự lợi ích thiết thực, chính mắt họ 
trông thấy mới chịu tin. Vì thế, Phật tử tại gia phải cố gắng thực hiện, lấy gia đình mình 
làm cứ điểm lợi ích thiết thực của Phật giáo để trả lời mọi nghi ngờ và phê bình của quần 


chúng. 


Hơn nữa một vị Tăng đứng lên giảng hạnh Từ bi, nhẫn nhục v.v... quần chúng cho 
đó là một mớ lý thuyết khô khan không thể thực hiện được. Nếu vị Tăng ấy chính bản 
thân thực hiện hạnh Từ bi, nhẫn nhục, quần chúng lại bảo dĩ nhiên ông ấy phải làm được. 
Vì ông không có gia đình, không lo sinh kế, còn chúng tôi phải bảo bọc gia đình, phải lo 
sinh kế, làm sao bì mấy ông ấy được. Chỉ có người Phật tử tại gia vẫn sống trong hoàn 
cảnh như họ mà thực hành được đạo đức mới là việc đáng cho họ chú ý. Phật giáo hữu 
ích hay vô ích chính do sự thực hiện hay không của hàng Phật tử tại gia vậy. 

II. PHẢN TU TẠP : 

Muốn cho quần chúng thấy cái hay, cái đẹp của Phật giáo, Phật tử tại gia trước hết 
lẫy giáo lý điêu luyện cá nhân mình, chính bản thân mình là phản ảnh trung thành của 
Phật giáo. Sự kiện đầu tiên trong việc điêu luyện mình là Quy Y và Thọ GIới. 

A. Quy Y - Thọ Giới: Quy Y là đặt cho mình một lý tưởng, vạch một lối đi. Phật 
là mục tiêu cao cả để ta nhắm. Pháp là đường lối tiến đến mục tiêu ấy, Tăng là người 
hướng dẫn ta đi đúng đường lối tiễn lên mục tiêu đã nhắm. Cho nên Quy Y là định hướng 
của người Phật tử. Quy Y rồi cá nhân mình không còn cái khổ phiêu bạt linh định của con 
người vô lý tưởng. 

Năm giới cắm là phần thiện tiêu cực của Phật tử. Giữ trọn năm giới là nhân cách 
con người được đầy đủ và bảo đảm một con người toàn vẹn ở tương lai. Sự thảm khốc 
của cảnh tương tàn tương xác. Sự khổ đau cướp giụt lẫn nhau. Sự xấu xa của gia đình 
thường luân bại lý, sự nghi ngờ trong xã hội điêu ngoa, sự say sưa ở trà đình tửu điểm, 
người Phật tử đều vượt khỏi những cái tủi nhục này. Ngược lại người Phật tử luôn luôn 
bảo vệ sinh mạng nhau, sẵn sàng tôn trọng tài sản của nhau, biết giữ gìn can thường đạo 
lý sống chân thành tự trọng và lúc nào cũng sáng suốt khôn ngoan. Chỉ giữ năm giới cá 
nhân đã khỏi sa vào hồ trụy lạc, gia đình được êm ấm tin yêu. Nếu toàn thể xã hội biết 
giữ năm giới thì hạnh phúc thay cho cuộc sống thanh bình! [Muốn biết rộng về Tam Quy 
Ngũ Giới nên xem quyền Tam Quy Ngũ Giới cùng một tác giả.]. Tuy nhiên, đã thực hành 
phần thiện tiêu cực, chúng ta cần phải tiễn lên phần thiện tích cực, tức là học năm hạnh 
của Phật. 

B. Năm hạnh của Phật: Năm hạnh căn bản của Phật, là con Phật ai ai cũng phải 


học và thực hành. Ở đây trong phạm vi Phật tử tại gia áp dụng năm hạnh vào đời sống 


thực tế đề tạo cho mình một nếp sống đẹp đẽ và đem lại cho gia đình, cho xã hội an lạc, 
thuận hòa và mỹ lệ. Năm hạnh là: Từ BI, Nhẫn Nhục, Hỷ Xả, Tình Tấn, Trí Tuệ. 

1. Từ Bi: Tự tâm ta phát hiện lòng thương chân thật, lòng thương này được biểu lộ 
trong hành động, ngôn ngữ chia vui sớt khô cho nhau. Phật tử tại g1a; đối tượng thực hiện 
lòng thương này là cha mẹ, anh em, vợ con, sau cùng là thân thuộc hàng xóm. Trong gia 
đình, lúc nào người Phật tử cũng đem lại sự an vui cho cha mẹ, anh em, vợ con, không 
bao giờ làm cho ai buôn khổ. Nếu cha mẹ, anh em, vợ con có điều gì đau khổ chính mình 
phải tìm cách giải cứu san sớt cho được vơi đi. Tức nhiên phải thông cảm nhau vui cùng 
vui, khổ chung chịu khổ. Tình thương chân thành là sợi dây liên lạc siết chặt mọi người 
trong gia đình thành một khối, thiếu nó gia đình có thể rời rạc đến rã tan. Ngoài ra, đối 
với thân thuộc, hàng xóm chúng ta cũng thông cảm chia vui sớt khổ cho nhau. Những khi 
hoạn nạn, những lúc đau buồn của người thân thuộc nên coi như là hoạn nạn đau buồn 
của chính ta, cố gắng tìm cách giải cứu. Chỉ có chiếc gàu tình thương chân thật mới tát 
vơi được dòng sông đau khổ. 

2. Nhẫn Nhục: Đã thương nhau thì phải hòa thuận nhịn nhường nhau. Nhất là đối 
với cha mẹ, dù mắng rầy quở phạt có phần quá đáng, người Phật tử vẫn nhẫn nhịn cam 
chịu, không bao giờ dám to tiếng chống đối. Đợi khi nào cha mẹ nguôi cơn giận, ta mới 
nhỏ nhẹ thưa lại những nổi hàm oan của ta. Với anh em, ta cũng nhẫn nhịn nhau những 
khi buôn tức, không nên để cho cơn giận dữ nổi lên làm phân ly tình cốt nhục. Nghĩa vợ 
chồng phải nhường nhịn nhau, khi chồng giận vợ nhường, khi vợ tức chồng nhịn, đợi qua 
cơn tức giận sẽ nhã nhặn khuyên bảo nhau. Bất cứ sự sống chung đụng nào nếu có đến 
hai người là có bực tức rầy rà. Thế nên, Phật tử phải khéo nhường nhịn nhẫn nại để giữ 
hòa khí vui đẹp trong gia đình. Có khi nhường nhịn người ngoài dễ hơn nhường nhịn 
người trong nhà. Bởi vì người ngoài coi nhau như là khách nhịn một chút cho qua, ít khi 
gặp lại nhau, người trong nhà ra vào gặp nhau nên có gì bực tức khó nhịn được. Tập nhẫn 
nhục phải thực hiện ngay trong gia đình trước, khi ở gia đình đã thành công thì đối với 
người ngoài không khó. Có nhiều người đối đãi với bạn bè hàng xóm rất nhã nhặn vui vẻ, 
trái lại cư xử trong nhà thì thô bí cáu kỉnh. Đó là không biết thực hiện hạnh nhẫn nhục 


cho chính đáng. Nhẫn nhục bậc thấp nhất là những người có quyền thế bề trên, bậc trung 


là những người ngang hàng mình, bậc thượng là những kẻ dưới tay mình, Phật tử chúng 
ta phải tiễn từ bậc thấp đến bậc cao tột cùng. 

3. Hỷ Xả : Đã nhẫn nhịn được cần phải hỷ xả không nên ôm ấp buôn phiền trong 
lòng. Có khi ta nhịn được cơn tức giận, mà trong lòng còn cưu mang uất hận. Như vậy 
không sớm thì muộn khó tránh khỏi sự cãi vã nhau. Cho nên nhường nhịn nhau rồi, cần 
phải vui vẻ tha thứ cho nhau không bao giờ nhắc đến lỗi lầm ấy nữa. Đối với anh em, vợ 
chồng, con cháu sự hỷ xả rất thiết thực cần yếu. Đã là phầm tục như nhau thì có ai tránh 
được sự lỗi lầm, khi người này phạm lỗi lầm người kia vui vẻ tha thứ, lúc người kia phạm 
lỗi lầm người này sẵn sàng hỷ xả. Được vậy, trong gia đình sẽ giữ mãi được vẻ ấm êm 
tình hòa mục, bằng không thì khó thấy sự vui vầy. Cha mẹ luôn luôn có thái độ bao dung 
sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. Anh em rộng lượng dung thứ nhau cho tình cốt nhục 
thêm nồng. Vợ chồng vui vẻ tha thứ cho nhau để giữ một niềm thủy chung như nhất. 

Tuy nhiên, vui vẻ tha lỗi nhau, không có nghĩa không chỉ dạy nhắc nhở những lỗi 
lầm của nhau. Tinh thần Phật tử luôn luôn muốn xây dựng mọi người chung quanh mình 
được tốt đẹp, nếu thấy người có điều quấy liền nhắc nhở chỉ dạy, khi người nhận lỗi liền 
vui vẻ tha thứ. Ở trong gia đình người phạm lỗi phải can đảm nhận lỗi, người chỉ lỗi vui 
vẻ thứ tha. Không nên có tính cách thấy người tha lỗi mình cứ phạm lỗi mãi. Bầu không 
khí hòa nhã vui vẻ sẽ có nơi những gia đình nào người trong ấy biết nhẫn nhục hỷ xả cho 
nhau. 

4. Tinh Tân: Chuyên cần cầu tiến là sự tất yếu của con người hướng thượng. Phật 
tử tại gia là người sống trong cảnh trần tục mà luôn luôn ôm ấp ý chí hướng thượng, lúc 
nào cũng cần cầu tiến. 

Trước nhất, Phật tử tại gia chuyên cần chuyên hóa tâm niệm, hành động, ngôn ngữ 
xấu xa của mình trở thành tốt đẹp. Có gắng thế nào thấy mình hôm nay đã tốt hơn hôm 
qua. Tập quán xấu xa khắn chặt trong tâm thức ta đã lâu rồi không thê nhất đáng sửa đổi 
được ngay, phải là sự chuyên cần bền bỉ mới có thể thắng được nó. Giá trị tu tập là ở chỗ 
cô gắng cải hóa bản thân mình. 

Thứ đến, Phật tử chuyên cần làm việc hằng ngày theo khả năng mình để đem lại 
cơm no áo ấm cho gia đình. Chúng ta còn mang xác thân này dĩ nhiên sự ăn mặc không 


thê thiếu được. Nếu cả ngày Phật tử bàn luận những lý thuyết cao siêu huyền diệu mà 


trong gia đình vợ con đói rách nheo nhóc, lý thuyết sẽ trở thành chất vị chua cay khiến vợ 
con chán sợ nó. Hơn nữa, Phật tử tại g1a còn phải thực hiện đức Từ Bi của Phật, nên phải 
chuyên cần làm lụng may ra có dư giả chút ít để giúp đỡ những người tàn tật đói thiếu 
làm vơi phần nào đau khổ cho nhân loại. 

Sau cùng, Phật tử chuyên cần chuyên hóa và điều hòa mọi người trong gia đình. 
Làm thế nào cả nhà đều chung thờ một lý tưởng, đều cư xử thuận hòa êm ả, đều theo một 
chiều hướng vươn lên. Được thế người Phật tử mới thấy tròn bổn phận của mình. 

5. Trí Tuệ: Đạo Phật rất chú trọng phần trí tuệ. Có trí tuệ con người mới khỏi lạc 
lầm đau khổ. Dù người cô gắng làm mọi việc lành, nếu thiếu trí tuệ phán đoán chưa hắn 
việc làm ấy đã là lành. Phật tử chúng ta nếu thiếu trí tuệ không thể thành một Phật tử 
chân chánh được. 

Muốn có trí tuệ, Phật tử trước phải phá những cái tin tưởng sai lầm. Tin đồng bóng, 
sâm quẻ, tướng số v.v... là những hiện tượng mê mờ. Đành rằng đôi khi tướng số cũng 
đoán trúng, nhưng đó chỉ là do nhân quả nghiệp báo của chúng ta mà thôi. Trong sách 
tướng có câu: “Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh; tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt”. 
Nghĩa là người có tâm tốt mà không có tướng tốt; tướng tốt sẽ tùy tâm tốt phát hiện, 
người tướng tốt mà không tâm tốt, tướng tốt sẽ theo tâm tiêu diệt. Như vậy, tất nhiên tùy 
tâm niệm, hành động tốt xấu của chúng ta, theo nhân quả sẽ hiện ra tướng tốt xấu nhất là 
sự ý lại thần quyền là hiểm họa tiêu diệt trí tuệ của chúng ta. 

Đề được khai thông trí tuệ, người Phật tử phải học Kinh điển Phật giáo. Chúng ta 
chưa có thê tự phát trí tuệ, phải nhờ ngọn đuốc trí tuệ của Phật chiếu phá mê mờ cho ta. 
Những lời vàng ngọc trong kinh điển là do Phật chứng Nhất thiết trí phô diễn còn ghi lại. 
Chúng ta y cứ vào đó làm nên tảng khiến trí tuệ khai phát. Nếu không chịu học hỏi giáo 
lý, người Phật tử ấy chỉ là tắm bia không khác. Vả lại, người ấy muốn tự tu hay chuyển 
hóa người cũng không biết lẫy đâu làm phương hướng. 

Nhận xét chân chánh là căn bản của trí tuệ. Người Phật tử nhận xét sự vật trong vũ 
trụ theo hai chiều Nhân Quả và Nhân Duyên. 

Đứng về chiều thời gian, vạn vật thành bại, hư nên, tốt xấu... đều theo định luật 
nhân quả. Như muốn có lúa ta phải gieo hạt lúa, vun phân xới đất làm cỏ, mưa, nắng, 


sương và chăm sóc, ngăn ngừa sâu bọ là những điêu kiện phụ trợ. Có đủ những điêu kiện 


Ấy, trải qua một thời gian, ta sẽ được những bông lúa. Từ nhân hạt lúa, đến quả nhiều 
bông lúa, bản thân cây lúa có đủ những yếu tố bổ trợ và phá hoại. Không giản dị có hạt 
lúa sẽ có bông lúa. Thuyết nhân quả gồm có chánh nhân, trợ nhân, nghịch nhân. Hạt lúa 
đem ra gieo là chánh nhân, phân, đất, nước... là trợ nhân; mưa, nẵng, thuận mùa là thuận 
nhân; sâu bọ, năng hạn, bão lụt là nghịch nhân. Đó là phân tích tổng quát, nếu phân tích 
chỉ tiết còn lắm điều phiền toái. Nhân quả liên chuyền cả ba thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Chúng ta muốn phán xét một việc phải nhìn suốt ba thời, không nên cắt xén từng đoạn 
mà đoán định. 

Đứng về mặt không gian, không một vật nào tự nó hình thành; phải do nhiều nhân 
duyên chung hợp; muôn vật trong vũ trụ đều liên hệ nương nhờ nhau, “Cái này có thì cái 
kia có, cái này không thì cái kia không”. Cái nhà không tự có, sở dĩ có là nhờ cây, gạch, 
ngói, xi-măng, sắt, cát v.v... Bao nhiêu điều kiện chung hợp lại. Nếu một trong những 
điều kiện quan trọng ấy thiếu, cái nhà khó thành tựu. Trong kinh Phật, khi nói đến sự 
tương quan, tương duyên của vạn vật thường lây bó lau làm thí dụ. Bó lau sở dĩ đứng 
vững được nhờ nhiều cây nương nhau, nếu ngã đi một vài cây thì bó lau cũng phải ngã. 
Sự liên hệ chẳng chịt giữa cuộc đời mật thiết nhau như thế. 

Lý Nhân Quả, Nhân Duyên bao quát cả vũ trụ và nhân sinh, nhưng Phật giáo lấy 
nhân sinh làm đối tượng, nên hai thuyết lý này được áp dụng triệt để vào sự tu tập của 
COn người. 


Người hiểu rõ lý Nhân Quả áp dụng vào sự tu tập bản thân sẽ được những đức tính 


I- Can đảm không kêu than oán trách, khi gặp cảnh khổ đến với mình. Vì biết do 
nhân mình đã tạo trong hiện tại, hoặc quá khứ còn thừa. 

2- Dũng tiến tu thiện, vì biết gieo nhân lành sẽ được hưởng quả lành. 

3- Cân thận khi sắp làm, sắp nói, vì sợ gây nhân xấu sau chịu quả xấu. 

4- Không ÿ lại, vì biết mọi việc do mình tạo nhân, mình hưởng quả không phải sức 
thiêng liêng nào ban. 

5- Không kiêu căng trong cảnh giàu sang, vì biết nhờ nhân lành đời trước nếu khởi 
hành động xấu sau này sẽ chịu quả khổ. 


Người đạt được lý Nhân duyên đối với xã hội có nhiều ý niệm hay: 


I- Không ích kỷ, vì biết mình và người tương quan nhau, người khổ tức mình khô. 

2- Không chán ghét xã hội muốn trốn tránh, vì biết mình không thể ly khai xã hội 
được. 

3- Tích cực lợi tha, vì biết người tốt là mình tốt. 

4- Không quá khổ đau khi thấy sự hoại diệt, vì biết có hợp phải có tan. 

Biết nhận xét và áp dụng lý Nhân Quả, Nhân Duyên như vậy là người có trí tuệ tự 
tạo cho mình một cuộc sống linh hoạt hợp lý. 

Œ. Tụng niệm: Để thêm sức mạnh vào sự cải đổi bản thân người Phật tử nếu đủ 
phương tiện mỗi ngày dành ra mười lăm đến hai mươi phút đến trước bàn Phật tụng kinh 
niệm Phật, hoặc tham Thiền theo pháp quán Ngũ đình tâm. Giờ phút tụng niệm phải chí 
thành khẩn thiết chuyên giữ ba nghiệp thanh tịnh. Trọn ngày người tại gia lăn lộn với trần 
tục làm sao khỏi dính vài vết nhiễm ô trong tâm niệm. Đến trước bàn Phật tụng niệm là 
cốt gột rữa những vết nhơ ấy khiến tâm hồn được thanh tịnh. Trước khi tụng niệm, Phật 
tử mặc một bộ y phục sạch sẽ, thắp hương, lên đèn thơm tho sáng suốt, tượng Phật ngự 
trên bàn tịch tịnh tôn nghiêm, bầu không khí thanh khiết này chuyển hóa tâm hồn trở 
thành thanh tịnh. Giờ phút tụng niệm trang nghiêm thành kính giúp ta thêm vững lòng tin 
và lãng quên mọi sự buồn đau gian khổ. 

Nếu trường hợp không thể có bàn Phật mà không có thì giờ rãnh rồi, mỗi ngày 
trước khi đi ngủ, Phật tử nên ngồi yên tịnh độ năm đến mười phút để kiểm điểm lại hành 
động trong ngày và tưởng nhớ năm hạnh của Phật. Có thế, ta mới biết lỗi lầm mà tránh và 
cô gắng tiến lên theo các hạnh lành. 

IV. PHẢN PHẬT SỰ : 

Lý Nhân Duyên đã cho ta thấy trong vũ trụ không có một vật nào đơn độc tự sống. 
Đã có sống tức liên hệ nhau, giữa mình và mọi người, mình và vạn vật. Bởi sự liên hệ ây, 
người Phật tử không thể tự tu riêng mình, buộc phải cảm hóa những người chung quanh 
mình cùng tu. 

A. Cảm hoá gia đình: Những người sần nhất với Phật tử tại gia là cha mẹ, anh em, 
vợ con. Tuy mỗi người có quyền tôn thờ một lý tưởng riêng, nhưng trong gia đình mà lý 
tưởng khác nhau là cái cớ khiến tình thương lợt lạt. Phật tử cỗ gắng cảm hóa gia đình 


không phải là độc tài, cái gì mình theo bắt trong gia đình phải theo, mà vì muốn đem lại 


tình thương và hạnh phúc cho gia đình. Cha mẹ là bậc bề trên, kẻ làm con thương cha mẹ 
không øì hơn khuyên cha mẹ hướng về đạo đức. Nếu cha mẹ đã Quy Y Tam Bảo, người 
con phải tạo những trợ duyên tốt cho cha mẹ tiến lên trong việc đạo đức. Nếu cha mẹ 
chưa biết Phật pháp, người con cố gắng khuyên giải và tự mình thể hiện những cái đẹp 
Phật giáo để cha mẹ trông thấy cái hay mà trở về đạo pháp. 

Tình cốt nhục muốn được sâu đậm thiết tha là anh em phải chung thờ một lý tưởng. 
Nếu anh em chưa biết Phật giáo người Phật tử nên hướng dẫn đến với đạo. Nhưng trước 
tự bản thân mình phải theo, sống thực theo các hạnh Từ bi, Nhẫn nhục v.v... để anh em 
nhìn vào ta thấy được cái gì cao đẹp. Những nét đẹp nơi ta sẽ chuyển hóa tâm hồn huynh 
đệ ta hướng về Phật giáo. 

Đối với vợ hoặc chồng, người Phật tử sẽ áp dụng Phật giáo cư xử trong gia đình 
khiến vợ hoặc chồng cảm thấy Phật giáo đem đến cho gia đình một ân huệ quý báu. 
Không nên bắt buộc vợ hoặc chồng theo Phật giáo mà phải tự mình làm cao đẹp Phật 
giáo để bạn mình cùng chuyên hướng theo. 

Con cháu trong nhà, người Phật tử phải khéo huấn luyện dạy dỗ chúng những 
sương hay hạnh tốt trong Phật giáo khiến chúng thắm nhuần Phật giáo từ thuở bé. Nhất là 
Pháp Lục Hòa hằng giảng dạy chúng ăn ở cư xử với nhau thành nếp hòa thuận, tin yêu, 
không nên hững hờ cho chúng còn bé không cần biết đạo đức, đến khi chúng khôn lớn 
chưa từng biết gì về đạo Phật nghe ai nói gì hay theo, chừng ấy kẻ làm cha mẹ hối hận đã 
muộn. 

Hương vị đạo đức từ cá nhân thấm dân vào gia đình đến khi toàn cả gia đình đều 
bát ngát mùi hoa Ưu Đàm, đó là Phật tử tại gia đã thành công một nhiệm vụ sẵn. 

B. Cảm hóa láng giềng : Hương vị đạo đức của từng gia đình các Phật tử sẽ nhiễm 
lây sang hàng xóm. Trong xã hội tương quan này, cái gì hay dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến 
những người chung quanh, cái gì dỡ cũng thế. Cho nên Phật tử lấy đạo đức thực tự bản 
thân, gia đình cảm hóa người lân cận là điều căn bản chân chánh. Chúng ta không cần 
khoe khoang Phật giáo hữu ích, cao siêu, v.v... chỉ cần các Phật tử biết sông thực theo 
Phật giáo. Phàm làm việc gì người ta mong kết quả lợi ích, theo Phật giáo cũng thế. Phật 
tử tại gia muốn cảm hóa những gia đình bên cạnh mình hướng về Phật giáo, trước phải 


đem Phật giáo làm lợi ích thiết thực trong gia đình mình thì sự cảm hóa mới có hiệu quả. 


Ngược lại, nếu người mà nhìn vào gia đình của các Phật tử dẫy đầy một màu thù hận, 
buồn khô thì khó mong kết quả. Dù Phật tử ấy học thuộc lòng năm mười quyền kinh, tài 
hùng biện tuyệt diệu đi nữa cũng không thể hướng dẫn người chung quanh mình đến đạo 
được. Muốn lợi tha quyết định trước phải tự lợi. 

C. Cư xử với bạn đạo: Chúng ta muốn cảm hóa người chưa biết đạo trở về với 
Phật giáo, nếu trong tình đạo hữu cùng nhau mà cư xử bất nhã, hoặc giận hờn thù nghịch 
nhau thì người ngoài làm sao dám bước chân vào đạo. Cho nên, người Phật tử biết 
thương đạo, thương quí thầy, là bạn đạo phải cư xử với nhau rất hòa mục, thương yêu 
nhau như con một cha. Tuy rằng bạn đạo không phải tình cốt nhục, nhưng cùng thờ một 
lý tưởng, cùng tôn Đức Thích Ca là Từ Phụ thì đâu khác tình cốt nhục. Những đều chia rẽ 
buôn phiền nhau là làm nhục cho đạo, làm đau khổ cho quý thầy, người Phật tử chân 
chánh không nên có. Đã là phàm phu như nhau, làm gì tránh khỏi những ưu điểm và 
khuyết điểm. Anh em một cha chưa hắn tánh tình giống nhau, huống chi bạn đạo là con 
nhiều nhà mà có thê giống hệt nhau được. Biết như vậy, khi gần nhau chúng ta nên thấy 
những điểm tốt của bạn nhiều hơn và sẵn sàng tha thứ những điều đở của bạn. Huynh đệ 
hạp ý nhau được phần nào tốt phần ấy, đừng tham lam muốn bạn mình giống hệt mình. 
Chung lo việc đạo phải đặt lý tưởng lên trên hết, những tự ái cỏn con gắng dẹp qua một 
bên. Biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau là Phật tử làm đẹp cho Phật giáo khiến những 
người ngoài thèm muốn đến với đạo. Phật sự quan trọng là Phật tử phải sống hòa thuận 
Vvul vẻ với nhau. 

D. Tham gia việc từ thiện: Phật tử biết tu theo hạnh Từ Bi của Phật đối với những 
kẻ sẵn sàng thương xót. Phật tử tùy khả năng cứu giúp những người chung quanh mình 
khi họ gặp những hoàn cảnh khổ đau. Cứu trợ người là hành động đẹp khiến người ta 
cảm mến trở về với Phật giáo. Ngoài ra, Phật tử tùy sức sẵn sàng góp công vào những 
việc từ thiện xã hội. Lòng từ bị bao giờ cũng vui vẻ chia cơm sớt áo cho người đói rách 
cùng khổ. Có người tụng kinh rất sành, niệm Phật rất nhiều, nhưng gặp người nguy khổ 
đến nhờ cứu giúp thì gương mặt lạnh lùng như sắt đá. Chúng ta không phải tu với Phật và 
chỉ nhớ cảnh Cực-lạc ở phương tây, mà phải tu với chúng sanh, nhớ cảnh đau khổ của 
chúng sanh ra tay cứu giúp. Gặp người đau khổ, chúng ta nên đặt mình trong hoàn cảnh 


của họ để cùng thông cảm nỗi khổ đau với họ. Sự giúp đỡ nhiều ít không quan trọng, 


quan trọng ở chỗ thông cảm nỗi khổ của họ hay không. Tuy giúp của ít mà thông cảm nỗi 
khổ đau của họ, còn hơn giúp của nhiều mà lạnh lạt vô tình. Bồ thí là phương tiện đầu 
hướng dẫn người về với Phật giáo. 

E. Đối với Tam Bảo: Người Phật tử đã làm bốn phận trong gia đình, ngoài xã hội, 
còn có trách nhiệm gần gũi liên lạc với ngôi Tam Bảo. 

1. Tránh hai thái độ cực đoan: Sự liên lạc giữa Phật tử với Tam Bảo là lẻ dĩ nhiên 
không thể thiếu được. Nhưng tới lui lo lắng phải có chừng mực, giới hạn không nên đi 
quá trớn. Có một ít Phật tử tại gia thuần tín đối với Tam Bảo: Hoặc là chồng thì ỷ quyền 
chồng trọn ngày chạy lo Phật sự, bỏ phế việc làm ăn nhà cửa, chăng thiết đến vợ con để 
Vợ con sống cơ cực nheo nhóc. Đó là cái cớ khiến vợ con phiền trách chán nản đạo đức, 
đôi khi khởi ác ý đối với Tam Bảo là khác. Hoặc là vợ ỷ tay cầm chìa khóa xuất phát 
cúng kiếng bất chấp chồng con, nhiều khi quên cả sự đủ thiếu no đói trong gia đình, có 
bao nhiêu đều đóng góp vào chùa cả đến khi chồng con hay được đâm ra oán trách Tăng 
NI lánh xa Phật giáo. Thế là mất cả lòng tin tưởng trong gia đình, sống trong cảnh ngờ 
vực nhau. Tuy nhiên, cúng chùa lo Phật sự là có phước, nhưng phước chỉ riêng mình để 
vợ hoặc chồng con hủy báng Tam Bảo, lánh xa Phật giáo, phước nhỏ ấy đâu đủ bù tội lớn 
kia. Hơn nữa, người láng giềng nhìn vào gia đình đạo Phật mà buôn tẻ, cắng đắng như 
vậy, còn ai dám theo Phật giáo. Thé là, vô tình Phật tử xúi giục người xa lánh Đạo Phật. 

Ngược lại, có một ít người tin Phật mà bất chấp chùa chiền, không cần biết đến 
Tăng Ni chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật cho thế là đủ. Đành rằng tu là tự sửa đồi tâm tánh, 
hành động của mình cho tốt đẹp, đi chùa không phải là làm cho mình tốt. Nhưng, ly khai 
chùa chiền, Tăng Ni nhờ ai chỉ dạy phương pháp sửa đổi tâm tánh ? Lại nữa, người Phật 
tử tại gia mà không liên lạc với chùa chiền, Tăng Ni thì không phải là Phật tử. Vì trong 
kinh Phật đã dạy, cư sĩ là người gần gũi phụng sự Tam Bảo. Tam Bảo là chỗ y cứ cho 
mọi người hướng về Phật giáo, nếu ta tách rời chùa chiền, Tăng Ni tức nhiên sự liên lạc 
truyền bá Phật giáo bị cắt đứt: Hệ thống truyền bá không còn, nhất định Phật giáo sẽ đi 
đến tiêu diệt. Như vậy, chúng ta tin Phật mà trở lại làm tiêu diệt Phật giáo. 

Tóm lại hai hạng người trên: một bên tín ngưỡng nông nhiệt chỉ biết chùa mà 


không biết đến gia đình; một bên chỉ biết gia đình, không cần biết biết đến chùa, hai thái 


độ đều mang đến Phật giáo sự hoại diệt. Phật tử chân chánh dè dặt đừng dẫm dấu hai 
hạng người này. 

2. Tránh quan niệm danh tướng: Cúng chùa, làm Phật sự ta nên gạt bỏ danh, tướng 
ra ngoài. Nếu người còn ôm ấp danh tướng trong lòng ra lo việc đạo, khi bị khai thác 
trúng chỗ thì làm việc quay cuồng, cúng dường bất kể, rủi gặp việc bất mãn thì không 
thèm bước chân đến chùa có khi phi báng Tam Bảo là khác. Công đức cúng dường Tam 
Bảo thênh thang vô lượng không nên hạn cuộc nó trên tắm bảng nhỏ hẹp, trong những lời 
khen dễ dàng. Phật tử làm việc đạo là vì bảo vệ Tam Bảo thường còn ở thế gian, vì truyền 
bá đạo pháp lợi ích chúng sanh không phải vì danh vì tướng. Cúng chùa, lo đạo là do 
lòng chân thành mộ đạo phát tâm của Phật tử, đừng vì những lời tán thưởng, vì cho người 
khác biết mình có đạo tâm. Đẹp đẽ thay ! Những người thầm lặng lo việc đạo. Bỉ ổi nhất, 
những kẻ ôm cái ngã to tướng đội lớp hy sinh Phật sự. Thật là Phật tử lo đạo thường 
thường mà thật tâm vì đạo, còn hơn những người cả ngày chạy lo Phật sự mà vì danh 
tướng của mình. Có khi người ta bỏ được danh lợi ở đời, mà bị kẹt cái danh trong đạo, 
thật đáng thương! 

3. Tư cách Phật tử chân chánh đối với Tam Bảo: Tư cách đúng đắn của Phật tử, 
khi ra làm việc đạo không nghĩ đến cái ngã của mình không bao giờ thấy mình là người 
có công lớn. Không vì tiếng khen mà cô gắng, không do lời chê mà thối lùi. Vui vẻ phấn 
khởi làm Phật sự chỉ vì Tam Bảo mà thôi. Khi lo việc đạo do sự đồng ý vui vẻ trong gia 
đình, không qua mặt khuất lắp người trong nhà, lúc nào cũng giữ thái độ đường đường 
chánh chánh, kính trọng Tam Bảo là điều kiện cho mọi người quy y hướng về Tam Bảo, 
không phải làm sang trọng Tam Bảo mà mọi người đều xa lánh khinh thường sự thịnh 
suy còn mất của ngôi Tam Bảo, người Phật tử chân chánh thấy vui khổ như sự thành bại 
trong gia đình mình. Người biết quý kính Tam Bảo là phải thương yêu chúng sanh, vì 
chúng sanh là nhân duyên chánh Tam Bảo xuất hiện. Chỉ biết Tam Bảo mà không biết 
chúng sanh là một sai lầm lớn của Phật tử, Phật tử có gắng khêu sáng ngọn đèn Tam Bảo 
để chúng sanh thấy mà hướng về. 

V. PHẬT TỬ TẠI GIA PHỎ BIÊN VÀ LINH ĐỘNG PHẬT GIÁO : 

Phật tử tại gia ở chung đụng với quần chúng, hoàn cảnh sinh sống cũng như họ, 


nếu thực hiện được đạo đức mới đáng cho quần chúng chú ý. Nếu mỗi Phật tử tại gia đều 


sống gần giống lời Phật dạy, Phật giáo tự nhiên phổ khắp quần chúng. Bởi vì nhân tính 
bao giờ cũng xu lợi, muốn khuyên bảo làm việc gì phải thấy lợi ích hiển nhiên họ mới 
làm. Chúng ta kêu gọi khuyên nhủ quần chúng hướng về Phật giáo nhưng điều kiện lợi 
ích chưa đủ chứng tỏ, đừng hòng quần chúng chịu theo. Do đó, người Phật tử tại gia phải 
áp dụng Phật giáo xây dựng gia đình mình được êm ấm hạnh phúc là chứng cứ xác thực 
để quần chúng lấy đó làm tiêu chuẩn hướng về Phật giáo. Hình dáng Từ bi, Nhẫn nhục, 
Hỷ xả v.v... đều biểu lộ qua con người Phật tử, ấy là bài thuyết pháp sống linh động và rất 
hiệu quả. Nếu Phật tử chỉ học giáo pháp bằng lý thuyết suông, không làm sống dậy một 
điểm nào qua con người mình. Người ấy không phải chân chánh Phật tử. Vì cá nhân họ 
không biết dùng Phật giáo để tu tập, lại là mục tiêu cho quần chúng khinh thường Phật 
giáo. Giả sử có những vị giảng sư giảng rất hấp dẫn linh động, đã khô cổ, khan giọng kêu 
gọi quần chúng Quy Y Tam Bảo, chỉ gây hào hứng nhất thời cho quần chúng chứ không 
mong kết quả nếu rãi rác bên cạnh quần chúng có các gia đình đã quy y Phật giáo đôi ba 
năm mà hành động, cử chỉ, tâm tánh năm này không khác năm xưa, sự rầy ra, giận dỗi, 
ghét, oán thì cũng y hệt mọi gia đình khác. Quần chúng thấy quy y Phật giáo cũng bằng 
thừa, không lợi ích gì cho gia đình, cho xã hội, như gia đình anh A, chị B đã quy y Phật 
giáo nhan nhãn trước mắt kia mà thôi. Đó chính là Phật tử tự đưa Phật giáo đến chỗ vô 
dụng đối với quần chúng. Khi quần chúng thấy sự có mặt của Phật giáo là thừa thải, thử 
hỏi Phật giáo còn có thể sống được không ? Ảnh hưởng sâu đậm to tác nhất đối với quần 
chúng là hình ảnh cá nhân và gia đình của các Phật tử tại gia. Phật giáo sẽ phổ biến khắp 
quần chúng, khi nào Phật tử tại gia biết áp dụng Phật giáo vào nếp sống gia đình. Phật 
giáo rất linh động hữu ích khi cá nhân Phật tử biết thực hiện theo lời Phật dạy. 

Trách nhiệm truyền bá Phật giáo trong quần chúng phần lớn do cư sĩ. Cư sĩ là hình 
ảnh gần gũi thiết thực nhất với quần chúng cho nên các vị Bôồ-tát đa số hiện thân cư sĩ, 
như đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Dược Vương v.v... Các Ngài 
muốn gần gũi thân thiết để hóa độ quần chúng nên phải mang hình thức giống họ. Tinh 
thần Đại Thừa Phật giáo là tích cực lợi tha, mang nước Từ Bi chan rưới khắp quần chúng 
nên hình dáng cư sĩ rất cần thiết thích hợp. Phật tử tại gia phải ý thức trách vụ quan trọng 
to tát của mình gắng thực hiện cho được phần nào nhiệm vụ. 


VI TRÁCH VƯUï TĂNG NI ĐÓI VỚI CƯ SĨ: 


Nói thế, hình như tôi tước quyền truyền bá Phật giáo của Tăng Ni đặt hết gánh 
nặng lên vai cư sĩ. Sự thật không phải thế, Tăng Ni có nhiệm vụ giáo hóa quần chúng 
phần lý thuyết. Lý thuyết chỉ có khả năng hướng dẫn lý trí khiến người ta cảm mến Phật 
giáo nhưng thực tế sống động phải là hình dáng cư sĩ thường sinh hoạt bên cạnh họ. Hoàn 
cảnh, nếp sống Tăng Ni, là hình ảnh cao đẹp nhưng rất xa xôi chỉ để làm mục tiêu siêu 
thoát cho hàng Phật tử hướng về. 

Quân chúng bao giờ cũng tránh khổ tìm vui, Phật giáo lúc nào cũng ban vui cứu 
khô nên rất thích hợp nhu cầu cùng khổ. Vui có chia ba thứ: vui hiện tại, vui vị lai, vui 
giải thoát. Cứu giúp người khỏi cái khổ đói rách v.v... là ban vui hiện tại. Khuyên người 
bỏ ác tu thiện làm những điều phước đức để đời sau hưởng quả báo an lạc là ban vui vị 
lai. Chỉ dạy người tu hành đạt được chân lý Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên v.v... siêu 
thoát vòng trầm luân sanh tử là ban vui giải thoát. Vui hiện tại, vui vị lai, hàng Phật tử có 
thê ban bố được. Vui giải thoát chỉ dành riêng giới xuất gia hướng dẫn. Mục đích chính 
của Phật giáo là cứu người khỏi cái khổ trầm luân, ban cái vui giải thoát. Ban cái vui hiện 
tại, vui vị lai chỉ là bước đầu hướng người vào cửa đạo. Chư vị Bồ-tát ra tế độ chúng sanh 
trước cái vui hiện tại sau mới đưa đến cái vui giải thoát. Hai phái Phật tử xuất gia và tại 
gia chung sức tiếp độ chúng sanh, kẻ ban vui hiện tại, người hướng dẫn đến vui giải thoát, 
có thế mới đạt được mục đích chung cục của Phật giáo và mới phổ biến khắp cả chúng 
sanh. 

Tăng NI bao giờ cũng giữ hình ảnh giải thoát. Hình ảnh giải thoát không có nghĩa 
là cái đầu hay chiếc áo mà phải là chất vị thấm nhuần trong con người của tăng Ni. 
Những lời nói những cử chỉ của Tăng Ni đều biểu lộ hình ảnh giải thoát. Những lúc sống 
lăn lộn với trần tục đã mệt mỏi trở về chưa nhìn thấy hình ảnh giải thoát, cảm nhận đức 
tính Từ Bi, hòa nhã, nghe những lý thuyết cao siêu của Tăng Ni, người cư sĩ nghe lòng 
nhẹ nhàng an ổn. Cho nên Tăng Ni phải giữ nguyên chất vị giải thoát, thể hiện đức hạnh 
Từ Bi, hòa nhã và thông đạt giáo lý. Đừng bao giờ Tăng Ni bước sang lãnh vực cư sĩ, 
cũng như lãnh vực cư sĩ bước lầm vào lãnh vực Tăng Ni. 

VI. KẾT LUẬN : 

Chúng ta không nên đóng khung Phật giáo trong khuôn khổ tín ngưỡng nhỏ hẹp, 


khiến quần chúng nhìn vào thấy Phật giáo là cái xác chết khô khan. Chúng ta phải linh 


động Phật giáo cả mọi khía cạnh, nguồn sinh lực Phật giáo dồi dào qua hành động ngôn 
ngữ của các Phật tử tại gia. Phật tử biết áp dụng phần nào lời Phật dạy vào cá nhân và gia 
đình thì Phật pháp sẽ trường tồn và phát triển mãi mãi. Trách nhiệm hoăng hóa Phật giáo 
là ở Tăng Ni, phổ biến Phật giáo linh động trong quần chúng là do cư sĩ. Giờ rãnh nói 
chuyện thân mật trong gia đình, hoặc đi thăm người láng giềng đau yếu... đều là những 
buổi thuyết pháp linh động của cư sĩ. Cách ăn ở trong nhà, sự đối xử hàng xóm hợp đạo 
lý ấy là bài thuyết pháp sống của Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thực hiện được nhiệm vụ 
mình, mới thật là người hộ đạo chân chánh. 

Tuy nhiên, thực hiện toàn vẹn nhiệm vụ là điều rất khó, Phật tử tại g1a nên tiễn dần 
theo khả năng và phương tiện của mình. Làm thế nào sau thời gian Quy Y Tam Bảo, mỗi 
tháng mỗi năm, người chung quanh nhìn vào ta thấy đã tiến mỗi ngày mỗi khác hơn trước. 
Trong kinh Ưu Bà Tắc mỗi khi dạy một hạnh tu, sau cùng đức Phật kết thành câu: 
“Người tại gia giữ được rất khó vì nhiều nhân duyên ràng buộc”. Biết là khó, nhưng 
chúng ta đã quyết tâm tu tiến phải cỗ gắng vượt lên, không vì khó mà e đè lui sụt làm mắt 


ý chí hướng thượng của mình. 


& 


